“Lại... Cũng lại không cứu lại được đến?”Long Phi cả người đều choáng váng.Cũng trong nháy mắt này.Ánh mắt khóa lại Chu Viễn Hà, lửa giận liền như núi lửa bắn ra như thế, “Là ngươi làm?”Chu Viễn Hà bây giờ căn bản không e ngại Long Phi, vừa nãy hai quyền hắn nhìn rất rõ ràng, Long Phi không phải là đối thủ của Nguyên Bá, đắc ý cười nói: “Này Huyết Thi Trùng Vương ta đào tạo mười năm, tiêu tốn ta vô số Tâm Huyết, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Bá bắt đầu, ta liền biết hắn là hoàn mỹ vật chứa.”“Hắn Thiên Sinh Thần Lực, tứ chi phát triển, có thể tiếp nhận được Huyết Thi Trùng Vương Thôn Phệ thống khổ, tại trong quá trình này sẽ không chết.”“Chỉ là...”Chu Viễn Hà nhìn mình đắc ý Tác Phẩm, nói: “Chỉ là ta không nghĩ tới hắn bộc phát ra Lực Lượng so với ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, ha ha ha...”“Long Phi, ngươi không là muốn tìm Nguyên Bá sao? Đi ah, đi theo hắn cứng đối cứng ah, ha ha ha...” Chu Viễn Hà ngông cuồng cười ha hả.“Hiện tại hắn chỉ nghe ta một người Mệnh Lệnh, ngươi coi hắn là Huynh Đệ, nhưng là ở trong mắt hắn ngươi chính là Cừu Nhân.”“Long Phi, ta muốn vì ta hai cái Tôn Tử, là ta Nhi Tử, là Chu gia báo thù.”“Nguyên Bá, giết chết hắn!”Chu Viễn Hà giận dữ.Nguyên Bá lại một lần nhằm phía Long Phi.Long Phi nổi giận, nổi giận, hoàn toàn nổi giận, thế giới này vẫn còn có như thế người âm độc?Lửa giận trong lòng cũng lại áp chế không nổi rồi.“Oanh!”Lửa giận phun trào, Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, “Chu Viễn Hà, ta thiên ngươi Tổ Tông!!”“Bạch!”Thân Thể dường như tàn tuyến, một bước vọt tới Chu Viễn Hà trước mặt, nắm lấy cổ áo của hắn, bỗng nhiên một lần.Giơ lên giữa không trung, nặng nề nện trên mặt đất.“Ầm ầm ầm!”Chu Viễn Hà căn bản phản ứng không kịp nữa, Thân Thể nện trên mặt đất, mặt đất phát nứt, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi đến, “Nguyên Bá, ngươi mù sao? Nhanh giết hắn cho ta.”“Ầm!”Không chờ hắn nói xong, Long Phi một quyền đánh xuống.“PHỐC...”Chu Viễn Hà phun ra máu tươi, nói: “Nguyên Bá, ngươi này đầu Tử Cẩu cho Lão Tử nhanh lên một chút.”“Ầm!”Long Phi lại là một quyền, quát: “Loại người như ngươi chết đến một vạn lần cũng không đủ.”Trong nháy mắt.Long Phi song quyền dường như mưa xối xả, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều là toàn lực mà ra, đánh vào Chu Viễn Hà trên ngực.Nộ đến mức tận cùng rồi.Thập Quyền qua đi, hắn Ngực bị xỏ xuyên đi.Ruột Tử Đô chảy đầy đất đi ra, Ngũ Tạng Lục Phủ đều chảy ra, thế nhưng... Chu Viễn Hà cũng chưa chết.Bởi vì Long Phi cũng không hề để hắn chết.Nhìn mình lưu đầy đất ruột Chu Viễn Hà sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy Hoảng Sợ, nói: “Phế Vật đồ vật, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, Huyền Kiếm tông sẽ không bỏ qua ngươi, Trần Lực Hổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Ngô Hạo Vũ cũng sẽ không, của ta Tôn Tử Chu Thiên Vũ càng thêm sẽ không, hắn là Huyền Kiếm tông Thiên Phú tốt nhất Thiên Tài Đệ Tử, hắn là Huyền Kiếm tông Tông chủ bế môn Đệ Tử, ngươi nếu là dám giết ta, toàn bộ Huyền Kiếm tông cũng sẽ không tha ngươi, Long Phi...”Long Phi nhếch miệng cười nói: “Ta sẽ không giết ngươi..”“Ta lúc nào đã nói giết ngươi à?”“Loại người như ngươi ngay cả chết tại trên tay ta tư cách đều không có.”Long Phi đem hắn bụng Tử Lý ruột, Ngũ Tạng Lục Phủ đánh sau khi đi ra cũng không tiếp tục, bởi vì hắn muốn lưu Chu Viễn Hà một cái mạng.Long Phi đứng dậy nhìn xông hướng về của mình Nguyên Bá, trong lòng căng thẳng, hỏi: “Lão tổ, ngươi là Hỗn Độn Giới Cường Giả, lẽ nào cũng không có một chút biện pháp đối phó này Huyết Thi Trùng Vương sao?”Nhìn Nguyên Bá, Long Phi Tâm bên trong rất khó chịu.Cái này ngốc đại cá tử làm sao sẽ ngốc đến như vậy chứ?Dĩ nhiên sẽ nuốt vào Huyết Thi Trùng Vương, liền vì báo một bữa cơm chi ân?Quá ngu rồi!Long Phi nhìn hắn đỏ thắm hai mắt, mãnh liệt Địa Đại rống một tiếng, nói: “Ngốc đại cá tử, ta là Long Phi ah!!”Thanh Âm mang theo Chân Khí xuyên thấu.Vọt thẳng vào Nguyên Bá trong đầu.Nguyên Bá một quyền hạ xuống, Long Phi đứng tại nguyên chỗ một động Bất Động.Bỗng nhiên.Nắm đấm ngừng ở Long Phi trước mặt, cách đầu của hắn chỉ kém một cm khoảng cách.Dừng lại.Nắm đấm vừa rơi xuống, Nguyên Bá nhìn Long Phi.Một cao một thấp, hai người nhìn nhau.Nguyên Bá trong ánh mắt mang theo vẻ thống khổ, thật giống lại nói, “Ta thật khó chịu, ta thật khó chịu ah.”Long Phi lòng tham đau nhức.Nội tâm lần nữa hỏi: “Lão tổ, thật sự không có biện pháp nào sao?”Hắn thật sự không muốn từ bỏ.Dù cho từng tia một cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ.Hắn luyện Ma khí Nộ Lôi chính là vì Nguyên Bá chuyên môn luyện chế, hắn Không Gian Giới Chỉ Trung còn có ‘Cự Linh chi cánh tay’ không có Dung Hợp cũng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn.Hắn thật sự nắm Nguyên Bá làm Huynh Đệ.Hắn rất muốn có được cái này Huynh Đệ.Bởi vì hắn ngốc, để Long Phi cảm động.Viêm Hoàng Lão tổ khẽ nói: “Như Quả Ngã khôi phục thực lực, đừng nói là Huyết Thi Trùng Vương, coi như là Huyết long Trùng Vương ta cũng có thể trong nháy mắt thanh trừ, nhưng là... Ta hiện tại chỉ là một đạo Tàn Hồn, liền ngày xưa một phần ngàn tỷ thực lực đều không có.”“Bất quá...”“Long Phi, ta có biện pháp cứu hắn, thế nhưng... Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì cái này biện pháp cho dù thành công, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành một cái si ngốc bộ dáng kẻ ngu si.”“Hơn nữa thất bại tỷ lệ lớn vô cùng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hắn như vậy ít nhất sẽ không chết, nếu như...”Viêm Hoàng Lão tổ không hề nói tiếp.Chính hắn cũng có chút tự trách, Cảm Giác mình không giúp được Long Phi.Tại Hỏa Ly thành chính là, tại nơi đây lại là, này loại Cảm Giác khiến hắn rất khó chịu.Nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo Tàn Hồn.Có thể có bao lớn Lực Lượng?Nguyên Bá thật giống như nghe được Viêm Hoàng Lão tổ lời nói như thế, đối với Long Phi vô cùng gian nan nói: “Cứu,,, cứu,, cứu ta.”Long Phi nhìn hắn.Hắn có thể cảm nhận được Nguyên Bá trong cơ thể thống khổ, loại kia Đại Não bị từng bước xâm chiếm thống khổ.Viêm Hoàng Lão tổ cũng nói: “Hắn hẳn là tại trong vòng một tiếng nuốt vào Huyết Thi Trùng Vương, cơ hội thành công vẫn phải có, Tiểu Tử, ngươi làm nhanh lên quyết định.”“Được!”Long Phi nói: “Ta muốn cứu hắn!”Long Phi nhìn Nguyên Bá nói: “Ngốc đại cá tử, ta nhất định sẽ cứu ngươi, tựu coi như ngươi biến thành kẻ ngu si, ngớ ngẩn, ngươi cũng là ta Long Phi Huynh Đệ!”Viêm Hoàng Lão tổ khẽ nói: “Nghe cho kỹ.”“Ta nói cái gì, ngươi làm cái gì, bước đi tuyệt đối không thể sai, còn có... Nhất định phải làm cho hắn chớ phản kháng, khiến hắn áp chế lại trong cơ thể Huyết Thi Trùng Vương.”Long Phi nói ra: “Đến a.”Viêm Hoàng Lão tổ nói: “Chân Khí động, thông tứ xương cốt, tứ xương cốt tụ tập với chỉ tay, cô đọng mà thành, lấy Khí Thành Đao...”Long Phi nghe theo.Chân Khí mãnh liệt, Chân Khí giá trị cũng đang nhanh chóng giảm bớt ở trong.Long Phi Chân Khí chi nhận tiến vào Nguyên Bá trong đầu, cái kia Huyết Thi Trùng Vương đang điên cuồng khống chế Nguyên Bá phản kích.Nguyên Bá toàn thân đều đang run rẩy.Nhưng là...Quả đấm của hắn mấy lần Ly Long Phi hoàn có nửa dặm mặt thời điểm đều ngừng lại, bởi vì hắn trong đầu gieo xuống một đoàn Ý Thức, Long Phi là trên thế giới này duy nhất người đối tốt với hắn.Một cái duy nhất!Nửa giờ sau.Long Phi ngón tay buông lỏng, cả người trở nên vô cùng suy yếu, từ trước tới nay lần thứ nhất như vậy suy yếu, Chân Khí móc rỗng.Nguyên Bá Thân Thể cũng là bỗng nhiên héo rút xuống, trong cổ họng lăn lộn, bỗng nhiên phun ra một cái Đại Hắc huyết, Huyết Sắc bên trong có một cái ngón tay cái y hệt Huyết Thi Trùng Vương!Viêm Hoàng Lão tổ khẽ nói: “Bây giờ có thể không thể tỉnh lại liền xem chính hắn rồi!”Số từ: * 1843 *